THÍCH MINH CHẦU 


Tóm Tắt 
KINH TRƯỜNG BỘ 


NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TP. HCM 
2011 


THÍCH MINH CHÂẦU 


Tóm Tắt - 
KINH TRƯƠNG BỘ 
(Digha Nikawa) 


NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP TP. HCM 
2011 


Version: 25/09/2019 10:50 PM 


Pháp thí thắng mọi thí 


Sabbadanarn dhamttmadanam JinaHi 


Nguồn: Vietnamese Buddhist Electronic Text (VINBET) 
https:/⁄/unbet.un⁄ 


Tóm tắt Kinh Trường Bộ 
(Digha Nikäya) 


MỤC LỤC 


Kinh số 1 - Kinh Phạm Võng .............................. --------- --5«- 6 
Kinh số 2 — Kinh Sa Môn Quả ...................................----- --<-- 7 
Kinhi.số3= Kinh: AribalHH: siisxsesais644666601 16312 uáadusố 9 
KHU:S5Ố74= Kiih,CHỦNG TÚC cuscgssace2sfkskalicec606:o914 10 
Kính số 5 - Kinh Cứu-La-Đàn-Lầu ............................... 11 
KimHSỐ;/0s> KHHH- MANG asxssaxobvEassbssbessddbiasiòasstoas 14 
KJHH SỐ < EiTHJðÌTVA- sasgssiesoi0i/06kG16661303802053 28442052 15 
Kinh số 8 - Kinh Kassapa Sư Tử Hống .......................... 16 
Kính số 9 - Kinh Bổ-Thác-Bà-Lậu ............................ ..----- 18 
Kinh Số 10 =: Kinh TUHồi ‡wssv162 04452963604 da Saii 20 
Kiinhl.SO:1 |.e KINH KIeTT C ổ 4 4062344s2si40u05644082664ixii giai 21 
Kiih:số 12- Kinh LG siassza02xacxdd03626636 04262 23 
Kinh số 13 — Kinh Tam: Mi, ¿si s62 x262224 24 26 2D 
KiHH,SỐ:14 = Kinh, ĐI BỒN: asssyi0:l0si420slx0flvadsaddfleẻ 28 
KiNhH:5Ố.1= KIHH:Đ)AI UY GTT sia2x4125yasg/l64i00186 080022 vas 30 
Kính số 16 - Kinh Đại Bát-Niết-Bàn .............................. ĐC 
Kinh số 17 - Kinh Đại Thiện Kiến Vương. ..................... 36 
Kính số: 18 >> Kinh Xa-N S4 xá nai so 606 sasese 37 
KinH:SỐ-19.=:KIHH Tai ĐIỀN TỒN siessasiidsoasdaseasieaoEt 38 
Kinh số 20 - Kinh Đại Hội ..........................--..-.--cccccccc 39 


Kính số 21 - Kinh Đế Thích Sở Vấn ............................--- 41 


Kinh số 22 - Kinh Đại Niệm Xứ .........................-----cccccc 44 
KIHHI/SO 237<5161H1EL TC TỤC ds2 2624360168000 g6 6l0àđa6086 chàng: 45 
Kinh SỐ:24 =:KiIHH AE oxis4 1g 05214663 da a2 Xaeo 46 
Kinh số 25 - Kinh Ưu-Đàm-Bà-La Sư Tử Hống ............ 48 
Kinh số 26 - Kinh Chuyển Luân Thánh Vương 

SỬ THỊ D30 HE v21 sg50/v4i16i0odsvi0dýngi 50 
Kinh số 27 - Kinh Khởi Thế Nhân Bổn .......................... 52 
Kinh số 28 - Kinh Tự Hoan Hỷ .................................... --- 53 
Kímh:số 27-~ Kinh THàNnH TÍN cáo kcCidae 54 
Kinh số 30 - Kinh Tướng ................................----------:--c- 56 
Kính số 31 - Kinh Giáo Thọ Thi-Ca-La-Việt .................. 57 
Kinh số 32 - Kinh A-Sá-Nang-Chi................................. ..- bu 
Kihit:sÕ-20>.KIRUH,EHDHE ;TUINE su: sss/ex7isA8 16 c6x6sạ63y04 61 
Kinh số 34 - Kinh Thập Thượng ...............................-. --- 62 


Kinh số 1 
KINH PHẠAM VÕNG 
(BErahmajala Sutta) 


Ngoại đạo Suppiya chỉ trích Phật, Pháp, Tăng và đệ tử 
Brahmadatta lại tán thán Tam bảo. Hai Thầy trò nói lời 
tương phản trong khi đi sau lưng Đức Phật và chúng Tăng. 
Đức Phật được thuật lại sự mâu thuẫn này và Ngài khuyên 
chúng Tăng không nên hân hoan vì được khen tặng, không 
nên tức tối vì bị chê trách. Trái lại chúng Tăng phải bình 
tĩnh trình bày những điểm nào là chính xác trong lời tán 
thán và những điểm nào không chính xác trong lời chỉ 
trích. Rồi Đức Phật tuyên bố chỉ những người không có trí 
mới tán thán giới đức của Như Lai. 

Ba loại Tiểu giới, Trung giới và Đại giới được trình bày, 
và gián tiếp chúng ta có thể so sánh đời sống xa hoa, mê 
tín và hỗn loạn của các hàng ngoại đạo Sa-môn, Bà-la-môn, 
và đời sống giản dị, sáng suốt, thanh tịnh của Sa-môn 
Gotama. Đoạn này cũng gián tiếp cho chúng ta thấy rõ một 
vài sắc thái của xã hội Ấn Độ đương thời: các trò chơi, các 
loại cờ bạc, những mê tín dị đoan, cách phục sức, các vật 
trang trí của dân chúng trong thời Đức Phật còn tại thế. 

Tiếp đến được trình bày những pháp khác vi diệu, sâu 
kín, chỉ những người có trí mới nhận hiểu. Đức Như Lai đã 
tự chứng tri, giác ngộ và tuyên thuyết những pháp ấy. Và 
chỉ người có trí, thành thật, chân chánh tán thán Như Lai 
mới nói đến. Đức Phật ở đây đã khéo tóm thâu tất cả 62 tà 
thuyết ngoại đạo một cách gọn ghẽ, như người chài lưới 
gieo lưới tóm thâu tất cả cá lớn cá nhỏ trong hồ nước. 62 tà 


5 


thuyết này bao trùm tất cả tà thuyết có thể có được ở thời 
bấy giờ. Các tà thuyết được phân loại như sau: 

a) 18 luận chấp về quá khứ gồm có: 

- 4 thường trú luận. 

- 4 một phần thường trú, một phần vô thường luận. 

- 4 hữu vô biên luận. 

- 4 ngụy biện luận. 

- 2 Vô nhân luận. 

b) 44 luận chấp về tương lai: 

— 16 luận chấp có tưởng sau khi chết. 

- 8 luận chấp vô tưởng sau khi chết. 

- 8 luận chấp không phải có tưởng, không phải không 
có tưởng sau khi chết. 

- Z đoạn diệt luận. 

- 5 hiện tại Niết-bàn luận. 

Cuối cùng, Đức Phật truy nguyên sự hiện khởi của các 
tà thuyết này từ sự chi phối của tham ái, sự xúc chạm các 
căn đối với ngoại cảnh, và sự cảm nhận lạc thọ, khổ thọ. 
Nói một cách khác, các tà thuyết này sở đĩ có là vì các nhà 
chủ trương chúng bị tham ái chi phối và y cứ nơi sự xúc 
chạm của nội căn đối với ngoại trần mà thành lập các tà 
luận. 

Đức Phật đứng ngoài cả 62 tà thuyết trên và khéo léo 
đặt phạm vi đạo Phật ra ngoài mọi tà giáo với bài kinh này. 


ko 


Kinh số 2 
KINH SA-MÔN QUÁ 
(Samafiiaphala Sutta) 


Vua Ajãtasattu (A-xà-thế) đến yết kiến Đức Phật và hỏi 
Đức Phật những kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa- 
môn là như thế nào. Vua kể lại những câu trả lời của 6 nhà 
ngoại đạo, và những câu trả lời này không làm nhà vua 
thỏa mãn và vì vậy vua yêu cầu Đức Phật giải thích những 
kết quả của hạnh Sa-môn cho vua rõ. Đức Phật kể tất cả 13 
lợi ích của hạnh 5a-môn: 

1. Sự kính trọng và cúng dường dành cho một tu sĩ. 

2. Sự thi hành các tiểu giới, Trung giới và Đại giới (đã 
được nói trong kinh trước). 

3. Được tự tín, không có sợ hãi vì nhận thấy đời sống 
của mình chơn chánh. 

4. Sự giữ gìn hộ trì các căn không cho buông lung. 

5. Sự tự chủ bền bỉ do sự hộ trì các căn đưa lại. 

6. Đức tính tri túc của một đời sống giản dị. 

7. Sự giải thoát tâm trí khỏi năm triền cái: tham dục, sân 
hận, hôn trầm thụy miên, trạo cử và nghi ngờ. 

8. Hỷ và lạc, kết quả sự giải thoát nói trên, thấm nhuần 
thân tâm. 

9. Sự thực hành 4 thiền định. 

10. Chánh trí và chánh kiến. 

11. Khả năng hiện hóa một hóa thân. 


12. Năm thông: thần túc thông, thiên nhĩ thông, tha tâm 
thông, túc mạng thông, thiên nhãn thông. 

13. Sự giác ngộ lý Tứ đế, diệt trừ lậu hoặc và chứng quả 
A-la-hán. 

Với lời giải thích của Đức Thế Tôn, vua Ajãtasattu tỏ 
niềm hoan hỷ, xin quy y ba ngôi báu và thú nhận đại tội 
của mình đã giết phụ vương Bimbisra (Tần-bà-ta-la). Đức 
Phật chứng giám cho sự sám tội của vua Ajatasattu. Và sau 
khi vua từ biệt về, Đức Phật dạy các lỷ-kheo, vua 
Ajãtasattu có thể chứng được pháp nhãn ngay tại chỗ ngồi 
của vua nếu vua không phạm đại tội giết vua cha để đoạt 
ngôi báu. 


Kinh số 3 
KINH AMBATTHA 
(Ambattha Sutta) 


Bà-la-môn Pokkharasti sai đệ tử thanh niên Ambattha 
đến yết kiến Phật để xem những tiếng đồn tốt đẹp về Đức 
Phật có đúng hay không và Đức Phật có đủ 32 tướng tốt 
không. Ambattha đến yết kiến đức Thế Tôn nhưng tỏ thái 
độ ngạo nghễ và buộc tội dòng họ Thích-ca là đê tiện, thô 
bạo chỉ vì dòng họ Thích-ca không chịu lễ bái cúng dường 
dòng họ Bà-la-môn. Đức Phật giải thích cho Ambattha rõ 
là nếu theo phụ mẫu về quá khứ thời dòng họ Thích-ca là 
thầy của Ambattha, và Ambattha phải thú nhận là đúng. 
Đức Phật lại giải thích thêm rằng ở xã hội Ấn Độ, dầu 
người thuộc dòng họ Sát-đế-ly, có bị đọa lạc tột cùng, dòng 
họ Sát-đế-ly vẫn giữ địa vi ưu thắng và dòng họ Bà-la-môn 
phải ở địa vị hạ liệt. 

Nhưng người có trí, không phân biệt dòng họ, giai cấp, 
mà chỉ đánh giá con người bằng giới đức và trí tuệ mà thôi. 
Và đứng về phương diện giới đức và trí tuệ mà nói, thời tổ 
phụ, tổ sư bảy đời của Ambattha không có gì đáng được 
người ta kính trọng. Cuối cùng Ambattha sau khi thấy đủ 
32 tướng tốt của Đức Phật liền cáo từ và về thuật lại câu 
chuyện cho Pokkharasati nghe. Vị này tức giận, mạt sát 
Ambattha là người ngu ngốc, đã cả gan chỉ trích Đức Phật. 
Pokkharasti tự thân hành đến thỉnh Đức Phật và tăng 
chúng về thọ trai. Và sau khi nghe pháp Pokkharasäati 
chứng được pháp nhãn và tán thán, ca ngợi đức Thế Tôn. 


ko 


9 


Kinh số 4 
KINH CHỦNG ĐỨC 
(Sonadanda Sutta) 


Kinh này là một cuộc đối thoại giữa Sa-môn Gotama và 
Bà-la-môn Sonadanda về những đức tánh gì là thành một 
vị Bà-la-môn, Bà-la-môn Sonadanda kể ra 5 đức tánh: 

Huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời, thông hiểu ba 
tập Vệ đà, tính thông trì chú, ngữ pháp, đẹp trai, cử chỉ 
trang nhã, có đức hạnh, học rộng sáng suốt. Sa-môn 
Gotama hỏi có thể bỏ những đức tánh gì mà vẫn được gọi 
là Bà-la-môn và Sonadanda lần lượt trả lời, bỏ dung sắc, trì 
chú và huyết thống thanh tịnh, và công nhận không thể bỏ 
hai đức tánh sau cùng là đức hạnh và trí tuệ. Đến đây Đức 
Phật xác nhận câu trả lời của Sonadanda là chính xác và 
giới thiệu quan điểm của mình về vấn đề đức hạnh và trí 
tuệ, theo đúng như kinh Sa-môn quả. 

Kinh này có đoạn giải thích sự tương quan giữa đức 
hạnh và trí tuệ rất đặc biệt: “Trí tuệ được giới hạnh làm 
cho thanh tịnh. Chỗ nào có giới hạnh, chỗ ấy có trí tuệ, chỗ 
nào có trí tuệ, chỗ ấy có giới hạnh. Người giới hạnh nhất 
định có trí tuệ, người trí tuệ nhất định có giới hạnh”. Đoạn 
Sonadanda kể những đức tánh và danh tiếng của Sa-môn 
Gotama đáng được chú ý tới và có giá trị lịch sử. Nhờ đoạn 
này, chúng ta được biết một ít thân thế, sự nghiệp của Đức 
phật và sự trọng vọng của vua chúa và quần chúng đối với 
Ngài. 


10 


Kinh số 5 
KINH CỨU-LA-ĐÀN-LẦU 
(Kutadanta Sutta) 


Bà-la-môn Kũtadanta muốn làm lễ tế đàn và đến thỉnh 
ý Sa-môn Gotama. Đức Phật kể chuyện vua Mahvijita để 
gián tiếp khuyên Ktadanta. Vua Mahãävijita là vị vua có oai 
quyền, tiền rừng bạc biển, cũng muốn làm Đại tế đàn và 
hỏi ý kiến vị Bà-la-môn cố vấn tế lễ về vấn đề này. Vị Bà- 
la-môn khuyên vua, trong khi nước nhà còn ly loạn bởi 
trộm cướp, không nên thêm thuế má mới, cũng không nên 
trừng phạt vì chỉ là phương pháp tạm thời. Phương pháp 
hữu hiệu để dẹp loạn ly là đối với nông dân, hãy cấp thực 
phẩm và lúa mạ; đối với thương gia, hãy cấp vốn đầu tư; 
đối với công chức, hãy cấp lương bổng, thực phẩm. Nhờ 
vậy, dân chúng có công ăn việc làm, không còn trộm cắp, 
ngân khố nhà nước được đồi dào và mọi người được an cư 
lạc nghiệp. Mahavijita thi hành đúng theo lời khuyên và 
dân chúng được an cư lạc nghiệp. Vị Bà-la-môn cố vấn tế 
tự khuyên vua Mahãvijita nên mời các vị Sát-đế-ly, Bộ 
trưởng, Bà-la-môn và gia chủ đến chấp thuận ý định tổ 
chức lễ tế tự của vua, và bốn giai cấp này tán thành và thỏa 
thuận cung cấp vật liệu tế lễ cho nhà vua. Và vật liệu đây 
là tám đức tánh tốt đẹp của vua Mahävijita, bốn đức tánh 
tốt đẹp của vị Bà-la-môn cố vấn tế tự. Vị Bà-la-môn cố vấn 
lại khuyên vua chớ có hối tiếc trước khi, trong khi và sau 
khi làm lễ, đối xử với mọi người thiện ác khi chúng đến dự 
lễ và khiến vua hoàn toàn thoải mái, hoan hỷ. Tế đàn ấy 
không có giết hại trâu, bò, đê, heo, gà, vịt, không có phá 


11 


hoại cây cối, không có dùng cỏ dabbha. Các người làm 
công, tạp dịch không bị đánh đập, bắt buộc, đàn áp, chỉ 
làm những việc gì muốn làm và thích làm. Lễ đàn chỉ dùng 
đề hồ, dầu, sinh tố, sữa, mật và đường. Lễ đàn này được 
sự tán thành và ủng hộ cả bốn giai cấp. 

Vị cố vấn tế tự là một tiền thân của Đức Phật và như vậy 
chúng ta gián tiếp biết quan điểm về tế đàn của Đức Phật 
như thế nào. 

Đức Phật tiếp tục giới thiệu những tế đàn ít phiền phức 
nhưng nhiều kết quả hơn, như thường xuyên cúng dường 
cho các ẩn sĩ, tu sĩ, xây dựng Tăng xá cho chúng Tăng, quy 
y tam bảo, hành bố thí hạnh, thọ trì năm giới cấm, tu hành 
theo giới, định, tuệ như đã nói trong kinh Sa-môn quả. 

Trong mục này, chúng ta thấy rõ thái độ của Đức Phật 
đối với các vấn đề tế đàn, một nghi lễ rất thông dụng của 
các Bà-la-môn và xem như một phương tiện để giải thoát. 
Đức Phật ban đầu không bác hắn tế đàn nhưng tế đàn phải 
tổ chức trong sự thanh tịnh cần thiết, không có giết hại trâu 
bò, cây cối. Đã là tế đàn, tức là hình tướng lễ nghi. Theo 
đạo Phật, cần phải loại bỏ chúng từ từ, nên Đức Phật giới 
thiệu các loại tế đàn khác tế nhị hơn, đem lại nhiều kết quả 
hơn, như thường xuyên cúng dường các tu sĩ trì giới và tu 
hành giới, định, tuệ để giải thoát sanh tử, mục đích cuối 
cùng của đạo Phật. Ở đây, chúng ta chứng kiến phương 
pháp đối thoại tế nhị của Đức Phật, đã khéo léo từ nơi lập 
trường của kẻ đối thoại hướng dẫn lân lân đến lập trường 
cứu cánh của mình. 

Trong kinh này có hai đoạn đáng chú ý. Đoạn đầu nói 
đến vấn đề trị nước an dân. Khi trong nước có loạn trộm 
cướp, không nên đánh thêm thuế, không nên dẹp loạn 
bằng hình phạt, giam cầm tử hình, vì những kẻ trộm cướp 


12 


chưa bị hình phạt vẫn cứ tiếp tục hoành hành phá phách. 
Thái độ dẹp loạn sáng suốt nhất là cấp thực phẩm, lúa mạ 
cho nông dân, vốn đầu tư cho thương gia, lương bổng cho 
công chức. Đoạn thứ hai nói về sự đối xử với người lao 
động và tạp dịch trong lễ tế đàn, không bị bắt buộc đánh 
đập, đàn áp, chỉ làm những việc muốn làm và thích làm. 
Hai đoạn này tuy không do chính miệng Đức Phật nói ra, 
nhưng cũng trình bày được lý tưởng tuyệt đối của đạo 
Phật. Không dùng một áp lực nào để bắt buộc mọi người 
phải tránh ác và làm thiện. Đức Phật đặt trọng tâm ở làm 
việc tự nguyện và sự tùy thuận của từng cá nhân, không 
bao giờ dùng áp lực mà bắt buộc. 


® 


13 


Kinh số 6 
KINH MAHALI 
(Mahali Sutta) 


Đức Phật giải thích cho Mahali, những nhân duyên 
khiến cho có người thì thấy được thiên sắc; có người thì 
nghe được thiên âm mỹ diệu, thích thú phấn khởi; có 
người thì chứng được cả hai. Sở di thấy được thiên sắc vì 
vị Tỷ-kheo tu định nhất hướng, hướng về các phương trời 
với mục đích thấy các thiên sắc. Sở dĩ chỉ nghe được thiên 
âm vì vị Tỷ-kheo tu định nhất hướng, hướng về các 
phương trời với mục đích nghe các thiên âm. Nếu vị Tỷ- 
kheo tu định nhị hướng, hướng về các phương trời với mục 
đích thấy thiên sắc, nghe thiên âm thời sẽ chứng được cả 
hai. Nhưng Đức Phật không muốn các vị Tỷ-kheo tu tập 
những thiền định ấy. Ngài chỉ hướng các vị đệ tử xuất gia 
của Ngài chứng được bốn Thánh quả, và muốn vậy, phải 
tu theo Bát chánh đạo. Cuối cùng Đức Phật đề cập đến vấn 
đề mạng căn và thân thể là một hay khác. Ngài nói chỉ 
những người chưa chứng đến quả vị rốt ráo mới ưa đề cập 
đến vấn đề này, nhưng Ngài không muốn đề cập đến, vì 
vô ích và không thiết thực. 


14 


Kinh số 7 
KINH JALIYA 
(Jaliụa Sutta) 


(Kinh này có nội dung tương tự kinh Mahäli số 6 vừa 
nói trước). 


15 


Kinh số § 
KINH KASSAPA SƯ TỬ HỐNG 
(Kassapa Sihanada Sutta) 


Trong kinh này, Đức Phật nói chuyện với một người lõa 
thể tên là Kassapa về vấn đề khổ hạnh và trình bày quan 
điểm của mình về vấn đề này. 

Theo thông lệ trong khi đối thoại, Đức Phật thường 
đứng trên lập trường của đối phương rồi dần dần đưa đối 
phương đến lập trường của mình. Kinh này không bài bác 
hăn mọi sự khổ hạnh vì một sự khổ hạnh phải chăng và 
sáng suốt cũng có thể đưa đến một vài kết quả khả dĩ tốt 
đẹp. Nhưng không có một sự khổ hạnh nào có thể so sánh 
với hạnh tu giới, định, tuệ của Đức Phật. Nói về khó khăn 
trong sự tu hành, thời dẫu các pháp khổ hạnh thế gian có 
khó tu đến bậc nào, một cư sĩ, một đầy tớ gái cũng có thể 
tu hạnh ấy được. Riêng Sa-môn hạnh, tu cho thành tựu giới 
cụ túc, tâm cụ túc và tuệ cụ túc thời chỉ có người trí mới tu 
nổi. Còn đứng về quả chứng thì chỉ có tu theo giới, định, 
tuệ mới thật là hạnh tu tối thượng, đưa đến một sự giải 
thoát tuyệt đối. 

Kinh này có nói đến những khổ hạnh thật rất đặc biệt 
trong xã hội Ấn Độ đương thời, và truyền thống của những 
hạnh tu này thật rất kỳ dị. Khổ hạnh luôn luôn là một hạnh 
tu được dân Ấn Độ tin tưởng, sùng bái, và cũng chính vì 
sự tin tưởng, sùng bái này, khiến phát sanh những hạnh tu 
thật rất kỳ dị mà mãi đến nay vẫn còn. Trong kinh Chuyển 
Pháp Luân, Đức Phật đã bác bỏ ngay hạnh tu khổ hạnh. 
Trong kinh này, tuy Đức Phật không bác bỏ ngay từ lúc 


16 


đầu, Ngài khéo hướng dẫn cuộc đối thoại và cuối cùng giới 
thiệu hạnh tu giới, định, tuệ của Ngài. 


ko 


17 


Kinh số 9 
KINH BỔ-THÁC-BÀ-LẬU 
(Potthapada Sutta) 


Trong kinh này, Đức Phật bác bỏ những quan niệm sai 
lạc về cái gọi là “linh hồn” và trình bày quan điểm của 
mình. Có tất cả ba thuyết được kể ra. 

Không nhân, không duyên, các tưởng của con người 
sinh và diệt. Khi tưởng sinh, con người có tưởng, khi tưởng 
điệt, con người không có tưởng. 

Tưởng là tự ngã của con người. Chính tưởng ấy đến và 
đi, khi tưởng ấy đến, con người có tưởng, khi tưởng ấy đi, 
con người không có tưởng. 

Chính do Đại thần lực của các Sa-môn, Bà-la-môn khiến 
tưởng nhập vào trong con người hay thoát ra ngoài. 

Đức Phật bác bỏ các lý thuyết trên, giải thích chính nhờ 
sự tu tập, các tưởng có sanh có diệt, và giới thiệu các định 
ở sắc giới để chứng minh sự sanh diệt của các tưởng trong 
thiền định. Sau Đức Phật bàn đến sự sai khác giữa tưởng 
và trí, giữa tưởng và tự ngã và nói đến thái độ không độc 
tôn và không quá khích của mình đối với vấn đề bất khả 
thuyết như thế giới là thường hay vô thường.... 

Ngài sở di không đề cập đến vấn đề ấy vì không thuộc 
về căn bản của Phạm hạnh, không đưa đến những pháp 
yểm ly, ly dục, Ngài chỉ đề cập khổ, tập, diệt, đạo vì những 
vấn đề này thuộc về giải thoát, thuộc về pháp, thuộc về 
căn bản của Phạm hạnh, đưa đến giải thoát và Niết-bàn. 


18 


Cuối cùng, Đức Phật nêu rõ lý thuyết và tin tưởng cần phải 
được xác chứng bởi kinh nghiệm cá nhân. 


® 


19 


Kinh số 10 
KINH TU-BÀ 
(Subha Sutta) 


Kinh này kể lại cuộc đàm thoại giữa Đại đức nanda và 
Bà-la-môn Subha sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn. Subha 
muốn nhờ đại đức nanda, một vị đệ tử hầu cận Đức Phật, 
kể lại cho nghe những pháp Phật hằng tán thán và Đại đức 
nanda giảng về Giới, Định, Tuệ, tức là ba vô lậu học. Kinh 
này rất giống với kinh Samaññaphala (Sa-môn quả), bản 
kinh số 2 trong tập Digha Nikya (Trường Bộ Kinh Tập 1). 


ko 


20 


Kinh số 11 


KINH KIÊN CỐ 
(Keuaddha Sutta) 


Kinh này nói đến thần thông và thái độ của Đức Phật về 
vấn đề này. 

Cư sĩ Kevaddha đến yêu cầu Đức Phật bảo vị Tỷ-kheo 
hiện hóa các thần thông để gây lòng tin cho hàng Phật tử. 
Đức Phật từ chối và kể ba loại thần thông: thần túc thông 
hay thân thông với các phép lạ, tha tâm thông hay thân 
thông tìm biết tư tưởng của người khác, và giáo hóa thần 
thông là giảng dạy theo giới, định, huệ. Đức Phật cho biết 
Ngài bác bỏ thần túc thông, tha tâm thông và chỉ tán thán 
giáo hóa thần thông mà thôi, dầu Đức Phật đã chứng được 
ba pháp thần thông này. Rồi Đức Phật kể câu chuyện một 
vị Tỷ-kheo muốn tìm hiểu bốn đại: địa, thủy, hỏa, phong 
biến đi ở chỗ nào, không để một vết tích gì cả. Vị Tỷ-kheo 
này lên gặp các thiên thần ở cõi Tứ thiên vương thiên, hỏi 
Tứ thiên vương, lên gặp các thiên thần ở cõi Tam thập tam 
thiên, hỏi Sakka vua cõi này, lên gặp các vị thần ở cõi Dạ- 
ma, hỏi Suyãma vua cõi này, lên gặp các thiên thần ở cõi 
Đâu-suất, hỏi Santusita vua cõi này, lên gặp các thiên thần 
ở cõi Hóa lạc thiên, hỏi Sunimmita vua cõi này, lên gặp các 
thiên thần ở cõi Tha hóa tự tại thiên, hỏi Vasavatti vua cõi 
này; vị nào cũng trả lời không biết. Cuối cùng lên gặp các 
thiên thần ở cõi Phạm thiên, hỏi Phạm thiên, vị này cũng 
trả lời không biết và khuyên nên đến hỏi đức Thế Tôn. Đức 
Phật khuyên nên sửa lại câu hỏi như sau: 


21 


“Chỗ nào mà tứ đại, tứ đại chủng tìm không có chân 
đứng? Chỗ nào khiến cho danh và sắc được phối hợp phải 
diệt mất?” Và Đức Phật trả lời: “Tứ đại và các tứ đại chủng 
không có chân đứng trong tâm của vị A-la-hán. Khi thức 
diệt, thì bốn đại chủng gồm cả danh sắc được diệt theo.” 


® 


22 


Kinh số 12 


KINH LÔ-GIÀ 
(Lohicca Sutta) 


Bà-la-môn Lohicca không muốn cho vị 5a-môn hay Bà- 
la-môn dạy cho những người khác biết những quả vị mình 
đã tự chứng và xem rằng sự giáo hóa ấy là vô ích, vì ai có 
thể giúp được ai, chăng khác người mới thoát khỏi xiểng 
xích lại tạo thêm một xiểng xích mới cho mình và như vậy 
là một hình thức của sự tham ái. 

Đức Phật giải thích sự nguy hại của thái độ này, vì như 
vậy sẽ làm cho mọi người không hưởng được những lời 
dạy thiết thực lợi ích của những vị có thật tu, thật chứng, 
và những người chủ trương thái độ như vậy là những 
người có hại cho xã hội nói chung, là những người nuôi 
dưỡng sân hận, là những người có tà kiến, và những ai có 
tà kiến sẽ sinh ra ở đại ngục hay súc sanh. Rồi Đức Phật 
giới thiệu ba hạng giáo sư đáng bị khiển trách: 

Hạng thứ nhất là vị giáo sư chưa chứng được Sa-môn 
quả mà ra giảng dạy và vì dạy kém nên thính chúng không 
chịu nghe lời giảng dạy và vẫn sống theo lối sống cũ. Hạng 
thứ hai cũng chưa chứng được Sa-môn quả, nhưng nhờ 
giảng dạy giỏi, nên thính chúng nghe và cố gắng thực 
hành theo. Hạng thứ ba đã chứng được Sa-môn quả, 
nhưng giảng dạy kém nên thính chúng không nghe theo. 
Cả ba hạng giáo sư này đều đáng bị khiển trách. Chỉ có 
hạng giáo sư không những chứng được 5a-môn quả, mà 
còn khéo léo trong sự giảng dạy, khuyến khích chúng cảm 
phục, thâm hiểu và thực hành theo. Chỉ có hạng giáo sư 


23 


này mới không bị khiển trách và được sự tán thán hoàn 
toàn. 


24 


Kinh số 13 
KINH TAM MINH 
(Teoijja Sutta) 


Kinh này có thể xem như là một cuộc cách mạng về tư 
tưởng và về phương pháp của Đức Phật và nêu rõ sự sáng 
suốt và sự can đảm phi thường của Ngài, dám đi ngược lại 
trào lưu tư tưởng hiện đại, chỉ trích những phương pháp 
lỗi thời, bất lực để thay thế bằng một quan điểm, phương 
pháp thực chứng và hữu hiệu hơn. 

Trong khi hầu hết các giáo phái Ấn Độ tôn sùng Phạm 
thiên như một đấng giáo chủ, thượng đế, toàn năng, sáng 
tạo chủ, Đức Phật đưa ra một định nghĩa mới và trình bày 
Phạm thiên như là tượng trưng cho một thể tánh không 
dục ái, không sân hận, không nhiễm ô, hoàn toàn tự tại. 
Trong khi các giáo phái đua nhau giới thiệu các con đường 
đưa đến cộng trú với Phạm thiên và xem con đường của 
mình là độc lộ hữu hiệu nhất, Đức Phật trình bày những 
thiếu sót, những vô lý của con đường trên và cuối cùng 
giới thiệu bốn vô lượng tâm, con đường khiến vị Tỷ-kheo 
đứt trừ dục ái, sân hận, nhiễm ô và được tự tại, tức là thể 
nhập vào những đức tánh căn bản của Phạm thiên. 

Hai thanh niên Bà-la-môn cãi nhau về con đường dẫn 
đến cộng trú với Phạm thiên, phân vân không hiểu trong 
những con đường do nhiều đại Bà-la-môn tuyên bố, con 
đường nào mới thật là chơn chánh. Hai vị này đến hỏi ý 
kiến Đức Phật và Ngài lần lần chỉ rõ thái độ không chính 
xác và không hợp lý của những Bà-la-môn kia. 


25 


Khi không có một vị Bà-la-môn tinh thông ba tập Vedà, 
tôn sư và đại tôn sư cho đến bảy đời tận mắt thấy được vị 
Phạm thiên, không biết, không thấy Phạm thiên ở đâu, từ 
đâu đến và đi đâu, thời làm sao các vị này lại có thể chỉ con 
đường đưa đến cộng trú với Phạm thiên được? Những vị 
này chắng khác những người mù ôm lưng nhau, người đầu 
không thấy, người giữa không thấy, người cuối không 
thấy, mà tự cho là chỉ đường cho người ta đi, thì quả thật 
là vô lý. Để dẫn chứng thêm, Đức Phật lấy ví dụ những 
người Bà-la-môn tỉnh thông ba tập Vedà, thờ cúng cầu 
khẩn mặt trăng, mặt trời nhưng không thể chỉ con đường 
đưa đến mặt trăng, mặt trời. Dầu các vị Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà, có cầu khẩn Phạm thiên hết sức khẩn 
thiết, nhưng không thực hành những hạnh tác thành Bà- 
la-môn, chạy theo các dục vọng, thì trọn đời không thể 
công trú với Phạm thiên. Như có người muốn lội qua bên 
kia bờ sông mà chỉ đứng kêu bờ kia lại, thời làm sao bờ bên 
kia lại được. Dầu các vị Bà-la-môn có tinh thông ba tập 
Vedà, nhưng bị các triển cái che đậy chi phối, thời trọn đời 
không thể cọng trú với Phạm thiên. Như có người đến bờ 
sông, trùm đầu mà ngủ, thời làm sao qua bờ bên kia được. 

Tiếp đến, Đức Phật dựa theo truyền thuyết Bà-la-môn 
cho Phạm thiên là không dục ái, không sân hận, không có 
nhiễm tâm, được tự tại, Đức Phật chỉ rõ các Bà-la-môn tinh 
thông ba tập Vedà vẫn có dục ái, có sân hận, có nhiễm tâm, 
không tự tại. Do vậy, họ không thể nào cộng trú với Phạm 
thiên được. 

Rồi Đức Phật kết luận sự tỉnh thông ba tập Vedà của các 
Bà-la-môn ấy chỉ là bãi sa mạc, chỉ là rừng rậm trống rỗng 
và vô ích. 


26 


Cuối cùng, Đức Phật giới thiệu con đường đưa đến cộng 
trú với Phạm thiên, đó là từ, bi, hỷ, xả, tứ vô lượng tâm. Vị 
Tỷ-kheo an trú tứ vô lượng tâm, sẽ không có dục ái, không 
có sân hận, không có nhiễm tâm và được tự tại. 


® 


27 


Kinh số 14 


KINH ĐẠI BỔN 
(Mahäpadana Sutta) 


Kinh này đề cập đến bảy Đức Phật Vipassi, Sikhi, 
Vessabhu, Kakusandha, Konagamana, Kassapa, và 
Gotama, nói đến chủng tánh, danh tánh, tộc tánh, tuổi thọ, 
cây bồ-đề, hai vị đại đệ tử chánh, số các Tăng hội, vị Tỷ- 
kheo hầu cận, phụ thân, mẫu thân, kinh đô của bảy Đức 
Phật này. 

Rồi kinh này đề cập đến tiền thân của Đức Phật Vipassi 
(Tỳ-bà-thi), tả rõ lúc Ngài thọ sanh với tất cả những điểm 
tốt lành, ba mươi hai tướng tốt, đời sống của Ngài khi còn 
ở trong cung vua, khi ra bốn cửa thành, chứng kiến cảnh 
già, bệnh, chết và vị tu sĩ, rồi đến khi Ngài xuất gia, tu đạo, 
chứng đạo, thuyết pháp và khuyến khích các vị đệ tử 
truyền bá chánh pháp. Cuối cùng, kinh này có đề cập một 
cách sơ lược đến Đức Phật Thích-ca. Đoạn quan trọng nhất 
trong kinh này là đoạn diễn tả đời sống của Đức Phật 
Vipassi, từ khi từ cõi Đâu Suất thác sanh, sống trong cung 
điện, chứng kiến thực trạng cuộc đời, xuất gia, tu đạo, 
chứng đạo, hành đạo. 

So sánh đời sống của Đức Phật Vipassi với đời sống của 
Đức Phật Thích-ca-mâu-ni (như đã diễn tả trong tập 
Mahavagøsa I), chúng ta thấy sự sai khác giữa hai quan 
niệm. Đức Phật lịch sử như được diễn tả trong tập 
Mahaävagøsa, về Đức Phật Thích-ca với rất ít thần thông, 
nếu không phải là không có, và Đức Phật tôn giáo, như đã 


28 


diễn tả trong kinh này, với các điểm tướng xuất hiện các 
thân thông diệu dụng. 

Ở đây, chúng ta chứng kiến sự bắt đầu của quan điểm 
Đức Phật tôn giáo, một sự bắt đầu còn đè dặt và thận 
trọng, đặt nhẹ dưới hình thức một truyện tiền thân về Đức 
Phật Vipassi. Sau này, đặc tánh tôn giáo lan qua các mẫu 
tích về Đức Phật Thích-ca-mâu-ni đến nỗi bao phủ con 
người lịch sử về Sa-môn Gotama như chúng ta chứng kiến 
về sau. Từ quan niệm Đức Phật lịch sử qua quan niệm Đức 
Phật tôn giáo là cả một quá trình liên tục, không có gián 
đoạn, tuần tự nhi tiến, không có đột ngột. Và bao giờ tôn 
phái Thượng tọa bộ cũng đóng vai trò một tôn phái bảo 
thủ, đặt nặng về luật tạng, nhưng không phải hoàn hoàn 
toàn không có quan niệm về tôn giáo. Dầu thế nào, đây 
cũng là một đề tài đáng để các học giả nghiên cứu và tìm 
hiểu. 


29 


Kinh số 15 
KINH ĐẠI DUYÊN 
(Mahanidana Sutta) 


Kinh này đề cập đến lý duyên khởi (paticcasamup- 
pãda), một giáo lý căn bản của đạo Phật. Chính trong kinh 
này, Đức Phật nhấn mạnh: “Chính vì không giác ngộ, 
không thông hiểu giáo pháp này mà chúng sanh hiện tại 
bị rối loạn như một ổ kén, rối ren như một ống chỉ, giống 
như cỏ munja và lau sậy babbaja, không thể nào ra khỏi 
khổ xứ, ác thú, đọa xứ, sanh tửí. 

Điểm đặc biệt là kinh này chỉ đề cập đến 9 chi phần mà 
thôi, chứ không phải 12 như thường lệ, hai chi vô minh và 
hành thuộc quá khứ và chi lục nhập không được đề cập 
đến. Đầu tiên, Đức Phật bắt đầu với già và chết là đo duyên 
sanh, sanh do hữu, hữu do thủ, thủ do ái, ái do thọ, thọ do 
xúc, xúc do danh sắc, danh sắc do thức, thức do danh sắc. 
Ở đây thiếu lục nhập, hành và vô minh. 

Ngoài ra, kinh này có giải thích thêm một số chi phần ít 
được đề cập. Đó là do duyên ái, thủ sanh; do duyên thọ, ái 
sanh; do duyên ái, tìm cầu sanh; do duyên tìm cầu, lợi 
sanh; do duyên lợi, quyết định sanh; do duyên quyết định, 
tham dục sanh; do duyên tham dục, đắm trước sanh; do 
duyên đắm trước, chấp thủ sanh; do duyên chấp thủ, hà 
tiện sanh; do duyên hà tiện, thủ hộ sanh; do duyên thủ hộ, 
phát sanh ra một số ác, bất thiện pháp. Rồi kinh này bàn 
rộng sự liên quan của các chi phần một cách cặn kẽ và rõ 
ràng hơn. Tiếp đến, bàn về các lời tuyên bố về ngã và các 
lời không tuyên bố về ngã, sự liên hệ giữa ngã và các cảm 


30 


thọ như thế nào. Cuối cùng kinh này bàn về bảy trú xứ của 
thức, hai xứ và tám giải thoát. 

Điểm chúng ta cần chú ý là thiếu mất ba chi: vô minh, 
hành và lục nhập. Rất có thể, giáo lý duyên khởi chưa được 
trở thành lý 12 nhân duyên hay đang trong thời kỳ hình 
thành. Trong kinh trước, Mahãpadäna, cũng có đề cập đến 
lý Duyên khởi như kinh này, nhưng có thêm lục nhập mà 
bản kinh này không đề cập. Có thể là một thiếu sót trong 
khi kiết tập hay là giáo lý Duyên khởi đang còn thành hình, 
nhưng chưa được cô đọng thành một giáo lý bất di dịch. 


® 


31 


Kinh số 16 
KINH ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN 
(Mahaãparinibbana Sutta) 


Kinh này là kinh thứ 16 trong tập Digha Nikãya 
(Trường Bộ kinh), diễn tả những ngày cuối cùng của Đức 
Phật và những lời di giáo của Ngài trước khi thị tịch. Sau 
45 năm thuyết pháp, tự thấy đã già yếu và sống không bao 
lâu, Đức Phật tin trước ngày nhập diệt ba tháng và dành 
những giờ phút cuối cùng căn đặn, nhắc nhủ những giáo 
lý căn bản cho đệ tử xuất gia và tại gia của mình. Cứ đi 
theo cuộc hành trình cuối cùng của Ngài, chúng ta cũng 
cảm thấy tất cả sự nỗ lực của một bậc Đạo sư dùng những 
ngày cuối cùng của cuộc đời để phục vụ chúng sanh, 
không chút dừng nghỉ. 

Từ Vương-xá tại núi Linh Thứu, Ngài đi đến 
Ambalatthikä, Nãlandã, Pãtaligăma, vượt qua sông Hằng, 
hướng đến Kotigama, Nãdikã, Vesali, Beluva. Tại đây, 
Đức Phật an cư trong ba tháng và viếng đền Cäpäla, giảng 
đường Kutagara ở Mahävana. Rồi Ngài đi đến Bhandagä- 
ma, Hatthigama, Ambagama, Jambugama, Bhoganagara, 
Pãvã và cuối cùng là Kusinara. Nhìn những hoạt động 
trong những ngày tháng cuối cùng, chúng ta càng rõ tâm 
tư một vị Đạo sư, không nghĩ gì đến sức khỏe của mình, 
chỉ lo làm sao đệ tử của mình khỏi bơ vơ, lạc lõng một 
mình khi không còn bậc Đạo sư nữa để dạy bảo. Tại Vương 
Xá, vua Ajãtasattu (A-xà-thế) cử vị đại thần Vassakara đến 
yết kiến Đức Phật để hỏi có nên cử quân tàn sát dân Vajji 
hay không. Đức Phật không trả lời thăng câu hỏi này. Ngài 


32 


hỏi Đại đức Ananda về những đức tánh của dân Vajjï hiện 
tại và gián tiếp chỉ cho vua Ajãtasattu thấy sự cường thịnh 
và hùng mạnh của xứ VajjI. 

Ở đây, chúng ta thấy thái độ sáng suốt, hợp tình, hợp lý 
của Ngài. Nếu Đức Phật khuyên vua Ajãtasattu nên cử 
quân tàn sát dân Vajji, thời như vậy đã trực tiếp khuyên 
nhà vua tàn hại sinh linh, trái hắn với lòng từ bi của chính 
mình. Nếu Đức Phật khuyên vua chớ có dấy binh đánh 
dân Vajj thời dân Vajjï có thể nổi lên đánh cướp xứ 
Magadha và như vậy Đức Phật gián tiếp chịu trách nhiệm 
về sự mất nước của xứ Magadha. Đức Phật tránh hai cử chỉ 
trên, gián tiếp hỏi Đại đức nanda về những đức tánh, đời 
sống, cách tổ chức của dân Vajji. Đại đức Ananda trả lời 
cho biết dân Vajji thường hay tụ họp đông đảo, tụ họp 
trong niệm đoàn kết, không ban hành những luật lệ đã 
được ban hành, sống đúng với truyền thống của dân Vajjï 
như đã ban hành thời xưa, tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, 
cúng dường các bậc trưởng lão Vajji, nghe theo lời dạy của 
những vi này, không có bắt cóc và cưỡng ép phụ nữ và 
thiếu nữ Vajji phải sống với mình, tôn sùng, kính trọng, 
cúng dường các tự miếu của Vajji, không bỏ phế các cúng 
lễ đã cúng từ trước, đã làm từ trước đúng với quy pháp, 
bảo hộ, che chở, ủng hộ đúng pháp các vị A-la-hán ở tại 
Vajji. Đại thần Vassakära, vị sứ giả của vua Ajtasattu, nghe 
Đại đức nanda trình bày đời sống và những đức tánh của 
dân Vajji, nên vị đại thần tự kết luận là không thể đánh bại 
dân Vajjï ở chiến trận, và vua Ajãtasattu lẽ di nhiên không 
còn dám mưu toan thôn tính xứ sở của dân Vajjï nữa. Thái 
độ sáng suốt và thận trọng của Đức Phật khi được hỏi đến 
những vấn đề liên quan đến quân sự và chánh trị là cả một 
sự khuyến cáo cho các vị Tỷ-kheo sau này, phải hết sức 


33 


thận trọng khi được hỏi đến những vấn đề chính trị hay 
quân sự, kẻo tự mình phản lại giáo lý của Đức Phật mà 
không hay. 

Luôn dịp, Đức Phật dạy những điều kiện căn bản để 
chúng Tỷ-kheo được cường thịnh, không bị suy giảm. Khi 
các vị Tỷ-kheo tụ họp đông đảo, làm việc Tăng sự, giải tán 
trong niệm đoàn kết, kính trọng giữ gìn những luật lệ, 
những học giới ban hành trong giáo hội, kính trọng và 
nghe theo lời dạy của vị Tỷ-kheo Thượng tọa, không bị 
tham ái chi phối, an trú chánh niệm, không thích thế sự, 
không ưa phiếm luận, không bạn bè với ác dục vọng, v.v. 
thời nhất định chúng Tỷ-kheo được cường thịnh, không bị 
Suy giảm. 

Trong những ngày cuối cùng của Ngài, Đức Phật nhắc 
đi nhắc lại những giáo lý chính yếu trong những lời dạy 
của Ngài. Tại Vương-xá, Ambalatthika, Naland, Kotigäa- 
ma, vườn Ambapali, Bhandagama, Hatthigama, Amba- 
gãma, Jambugama, Bhoganagara, Đức Phật nhấn mạnh và 
nhắc lại nhiều lần ba pháp vô lậu học Giới, Định và Tuệ, 
đường hướng phương pháp tu hành căn bản của đạo Phật. 

Tại Kutagara, Đức Phật khuyên các vị Tỷ-kheo nên khéo 
học hỏi, thực chứng, tu tập, truyền rộng những pháp Ngài 
đã dạy trong khi sanh tiền vì hạnh phúc, an lạc cho chúng 
sanh và những pháp ấy là Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần, 
Bốn như ý túc, Năm căn, Năm lực, Bảy bồ-đề phần và Bát 
thánh đạo. Trước khi nhập diệt tại Kusinara, Đức Phật 
tuyên bố hết sức rõ ràng rằng pháp luật nào có Tám chánh 
đạo mới có đệ nhất Sa-môn, đệ nhị Sa-môn, đệ tam Sa-môn 
và đệ tứ Sa-môn, ngoài Tám chánh đạo ra, không thể có 
Thánh quả, không thể có giải thoát. 


34 


Tại Kotigama, Đức Phật đề cập đến vấn đề nguyên nhân 
của sanh tử và tuyên bố với các vị Tỷ-kheo, chính vì không 
giác ngộ, không thông hiểu Bốn thánh đế - khổ, tập, diệt, 
đạo - mà Đức Phật và tất cả chúng sanh phải luân hồi sanh 
tử. 

Tại Nadika, Thế Tôn giảng gương Chánh pháp, gương 
này soi sáng cho chúng ta thấy rõ khi chúng ta có chánh 
tín đối với Phật, Pháp, Tăng thời nhất định chúng ta không 
thác sanh vào ác đạo. 

Chính tại Beluva, khi Thế Tôn bị nhuốm bịnh, Ngài lại 
căn dặn một lần nữa, những lời dạy thật đáng khắc cốt ghi 
tâm: “Này Ananda, chúng Tỷ-kheo còn mong mỏi gì nữa 
ở nơi Ta? Này Ananda, Ta đã giảng Chánh pháp, không có 
phân biệt trong ngoài, vì này Ananda, đối với các Pháp, 
Như Lai không bao giờ là vị Đạo sư còn nắm tay. Vậy nên, 
này Änanda, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự 
mình y tựa nơi chính mình, chớ y tựa một gì khác. Dùng 
Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ 
nương tựa, chớ nương tựa gì khác.” 

Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp 
làm chỗ nương tựa, tức là: “đối với thân, quán thân, tinh 
tấn, giác tỉnh, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi 
trên đời; đối với các cảm thọ,... đối với tâm... đối với pháp, 
quán pháp, tinh tấn, giác tỉnh, chánh niệm, nhiếp phục 
mọi tham ái, ưu bi ở trên đời.” 

Và lời dạy cuối cùng của Đức Phật, khi Ngài sắp nhập 
điệt là: “Này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường, hãy tỉnh 
tấn lên để tự giải thoát.” 


35 


Kinh số 17 
KINH ĐẠI THIỆN KIẾN VƯƠNG 
(Mahasudassana Sutta) 


Đức Phật sắp sửa nhập diệt ở Kusinra, và ngài nanda 
bạch Đức Phật nên nhập diệt tại các đô thị khác tốt đẹp 
hơn. Đức Phật bèn kể lại sự tích Đại Thiện Kiến vương 
trong một kiếp trước đã trị vì tại địa điểm này, với kinh đô 
Kusvati rất huy hoàng tráng lệ. Vua Đại Thiện Kiến là vị 
Chuyển luân thánh vương, có đủ bảy món báu, Bốn như ý 
túc, dùng Chánh pháp trị nước. Đoạn kinh mô tả kinh đô 
Kusvati có nhiều đoạn giống như nước Cực lạc của Đức 
Phật A-di-đà trong kinh A-di-đà, và rất có thể có những 
liên hệ giữa hai kinh này. Cuối cùng Đức Phật tuyên bố 
chính vua Đại Thiện Kiến là một tiền thân của Ngài. 


ko 


36 


Kinh số 18 


KINH XÀ-NI-SA 
(Janaouasabha Sutta) 


Ngài Ananda yêu cầu Đức Phật nói đến vấn đề tái sanh 
của dân chúng ở Magadha và vua Bimbisara, như Ngài đã 
nói về dân chúng Naãdikã. Khi ấy có Dạ-xoa tên là 
Janavasabha hiện lên, nhan sắc phi thường và tự tuyên bố 
là hậu thân của vua Bimbisära. 

Javanasabha kể lại buổi đại hội của chư thiên ở Tam 
thập tam thiên với bốn vị Tứ thiên vương, sự xuất hiện của 
Phạm thiên Sanamkumra. Rồi Phạm thiên đề cập đến các 
đề tài thuyết pháp của Đức Phật, như Bốn thần túc, ba con 
đường tắt hướng đến an lạc, Bốn niệm xứ, bảy pháp định 
tư lương, tán thán khả năng thuyết pháp của Đức Phật và 
tuyên bố có đến 2.400.000 vị cư sĩ ở Magadha, nhờ nghe 
thuyết pháp mà chứng quả Dự lưu, không đọa ác đạo. Đại 
vương Vessavana được nghe câu chuyện của Phạm thiên 
liền nói lại với đại chúng của mình. Rồi Janavasabha bạch 
lại với Thế Tôn, Thế Tôn kể lại cho Đại đức nanda. Đại đức 
nanda đem kể lại cho bốn chúng được biết. 

Chúng ta nhận thấy Đức Phật rất dè dặt khi phải nói 
đến chuyện tái sanh và vấn đề tiền thân, và thường mượn 
lời của các vị khác, như ở đây mượn lời của Dạ-xoa 
Janavasabha. 


37 


Kinh số 19 


KINH ĐẠI ĐIỂN TÔN 
(Mahagouinda Sutta) 


Càn-thát-bà Pañcasikha xin phép Đức Phật được kể lại 
một buổi họp của chư Thiên ở cõi Tam thập tam thiên. 
Trong buổi họp ấy Thiên chủ Đế-thích giảng giải tám pháp 
như thật của Thế Tôn cho hàng chư Thiên nghe. Rồi Phạm 
thiên Sanamkumra xuất hiện và được Thiên chủ Đế-thích 
giải thích lại tám pháp như thật của Thế Tôn. Sau khi nghe 
xong Phạm thiên Sanankumara kể lại một chuyện tiền 
thân của Đức Phật, khi Ngài có tiền thân là Mahägovinda 
(Đại Điển Tôn). Mahagovinda phục vụ vua Renu, khéo 
chia đại địa thành bảy phần đồng đều cho bảy vị Sát-đế- 
ly, dạy về vương chánh cho các vị này. Sau Mahägovinda 
xin được đi an tịnh tu hành trong bốn tháng, tu tập thiển 
định về bi tâm để được thấy Phạm thiên. Nhờ sự tu hành 
chân thành, Phạm thiên Sanankumara hiện ra trước 
Mahãgovinda và hai vị này bàn luận về đạo pháp rồi 
Mahãgovinda xin phép vua Renu để được xuất gia. Cuối 
cùng Mahãagovinda thực hiện ý nguyện xuất gia của mình 
mặc đầu bị khuyên can rất nhiều, tu tập bốn vô lượng tâm. 
Rồi Đức Phật xác nhận Mahägovinda là một tiền thân của 
Ngài và nhấn mạnh bốn vô lượng tâm chỉ đưa đến cảnh 
giới Phạm thiên không đưa đến yểm ly, giải thoát, Niết- 
bàn. Chỉ có con đường Bát chánh đạo mới đưa con người 
đến yểm ly, ly dục, tịch diệt và Niết-bàn. 


ko 


38 


Kinh số 20 
KINH ĐẠI HỘI 
(Mahaäsamaya Sutta) 


Kinh này diễn tả đại hội chư Thiên đến tán thán Phật, 
Pháp và Tăng. Bắt đầu là bốn Tinh cư thiên (Suddhäväsa), 
sau đến danh sách một số chư Thiên, quỷ thần tụ hội để 
chiêm ngưỡng chúng Tỷ-kheo. 

Theo thứ tự bốn Tịnh cư thiên (Suddhãväsa), rồi đến 
một trăm, một ngàn, bảy mươi ngàn và vô lượng chư Thiên 
đến tụ hội. Tiếp đến bảy ngàn Dạ-xoa từ Kapilavatthu, 
6.000 từ Tuyết sơn, 3.000 từ đồi Sãta, cộng thêm 500 thuộc 
Vessamitta, Kumbhira với 100 ngàn tùy tùng. 

Vua Dhatarattha, chúa tể loài Gandhabba, trị vì phương 
Đông với các Hoàng tử, tùy tùng, vua Virluha, chúa tể 
Kumbandha, trị vì phương Nam với các Hoàng tử, tùy 
tùng, vua Viripakkha, chúa tể loài Nãøa, trị vì phương tây 
với các Hoàng tử, tùy tùng, vua Kuvera, chúa tể loài Dạ- 
xoa, trị vì phương Bắc với các Hoàng tử, tùy tùng. Bốn vị 
Đại vương này cùng với tùy tùng trấn an bốn phương trời. 
Xong đến các thuộc hạ bốn Đại vương này: Mayä, 
Kutendu, Vetendu, Vitu, Vitucca, Candana, Kãmasettha, 
Kinnughandu, Nighandu, Panada, Opamañña, Matali, 
Cittasena, Gandhabba, Nala, Janesabha, Pañcasikha, 
Suriyavaccasa. Tiếp đến là các Nãga từ Nabhasa, Vesaälli, 
Tacchaka, Kambala, Assatara, Payäga với các quyến 
thuộc, Naga từ Yamuna, Dhatarattha với tùy tùng và 
Eravana. Rồi đến các loài chim trời như Citra, Supannä, 
các vị Asura ở giữa biển như Kälakañja, Dãnaveghasa, 


39 


Sucitti, Vepacitti, Paharadha, Namuci, 100 người con của 
Bali. Các vị thân lửa, thần đất, thần nước, thần gió cũng 
đến với các thân Varuna, Soma, Yasa, các vị thần từ biển 
sanh. Xong đến thần Venhu, Sahali, Asama, hai thần 
Yama, các thần mặt trăng, mặt trời, các quần tỉnh, các thần 
mây, Väãsava, Sakka. Tiếp theo là các thân Sahabhu, 
Aritthaka, Roja, Varuna, Sahadhamma, Accuta, Anejakä, 
Suleyya, Ruciräa, Vasavanesi. Các vị Samana, Mahasa- 
mana, Manusa, Ananusuttama, Khiddapadosika, Nano- 
padusikãa, Harayä, Lohita, Pãraga, Mahäparagä, cũng đến. 
Xong đến lượt Sukha, Karumha, Aruna, Veghanasä, 
Odatagayha, Vicakkhana, Sadamattä, Harägaja, Missakä, 
Pajunna, Khemiya, Tusita, Yama, Katthaka, Lambitaka, 
Lãmasetthä, Äsavä, Nimmanarati, Paranimittã cũng đến. 
Tiếp theo là Tissa, Paramatta, Subrahma, Mahabrahmaä. 
Cuối cùng đến Mãra và đạo quân của nó. Khi Ma Vương 
đến thì Thế Tôn dặn các vị Tỷ-kheo hãy coi chừng. 


ko 


40 


Kinh số 21 
KINH ĐẾ THÍCH SỞ VẤN 
(Sakkapafha Sutta) 


I 

Thiên chủ Sakka muốn đến yết kiến Đức Thế Tôn, liền 
đưa Pañcasikha cùng đi để hát một bài ca tán Phật. Bài ca 
này vừa là bài ca tán Phật vừa là bài ca trữ tình có nhiều 
hình ảnh khá táo bạo và đặc biệt. Đức Phật khen 
Pañcasikha và hỏi học bài ca này ở đâu. Pañcasikha trả lời 
có yêu nàng Bhadd nhưng không được yêu lại, nên làm bài 
ca này để tỏ nỗi lòng của mình. Bài ca làm Bhaddã cảm 
động và hứa sẽ để Pañcasikha được gặp gỡ. 

Xong Thiên chủ Sakka cùng chư Thiên vào hang động 
gặp Thế Tôn. Sakka nói lên lòng khát vọng được yết kiến 
Đức Phật và tán thán sự ra đời của Thế Tôn đã làm chư 
Thiên được tăng thịnh và làm A-tu-la bị suy giảm. Sakka 
kể sự tình của Gopikä, một phụ nữ nhờ tin Tam bảo được 
sanh lên Tam thập tam thiên và được gọi là Gopaka, còn 
ba vị Tỷ-kheo vì tham dục lạc phải đọa sanh vào Càn-thát- 
bà. Gopaka trách ba vị Tỷ-kheo thiếu đức nên phải bị đọa 
lạc. Lời trách này khiến hai vị Tỷ-kheo tu hành tỉnh tấn và 
nhờ vậy được sanh lên cảnh giới Tam thập tam thiên, còn 
một vị cam phận Càn-thát-bà vì vẫn đắm say dục lạc. 

H 

Sau câu chuyện Gopaka, Thế Tôn cho phép Sakka hỏi 
Đạo và Đức Phật tuần tự trả lời. Đáp câu hỏi của Sakka về 
nguyên nhân của sự tranh chấp, thù hằn, Đức Phật nêu rõ 
tật đố và xan tham là hai nguyên nhân chính. Và Ngài nêu 


41 


rõ những nguyên nhân liên tục dây chuyền. Tật đố là do 
ưa ghét, ưa ghét là do dục, dục là do tầm, tầm là do các 
loại vọng tưởng. Các loại vọng tưởng chỉ có thể diệt trừ khi 
nào chúng ta biết thân cận với những hỷ, ưu và xả cần phải 
thân cận và phải tránh xa những hỷ, ưu và xả cần phải 
tránh xa. 

Với câu hỏi của Sakka về vị Tỷ-kheo phải giữ biệt giải 
thoát luật nghi như thế nào, Thế Tôn chỉ rõ có hai loại thân 
hành, khẩu hành và tầm cầu, và vị Tỷ-kheo phải biết thân 
cận những thân hành, khẩu hành và những tâm cầu cần 
phải thân cận, và phải tránh xa những loại cân phải tránh 
xa. Về câu hỏi phải hộ trì các căn như thế nào, Đức Phật 
khuyên cần phải thân cận các loại sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp như thế nào để thiện pháp tăng trưởng. Tiếp 
đến, Đức Phật trả lời các vị Sa-môn, Bà-la-môn không 
đồng một tư tưởng, không đồng một giới hạnh, không 
đồng một mong cầu, không đồng một chí hướng, không 
đồng một cứu cánh, không đồng một an ủi, không đồng 
một Phạm hạnh, không đồng một mục đích, vì mỗi loại 
hữu tình chấp mỗi loại giới sai khác nhau. Chỉ những vị 
giải thoát mới đồng một cứu cánh, đồng một an ủi, đồng 
một Phạm hạnh, đồng một mục đích. 

IH 

Tiếp đến Sakka bạch với Đức Phật các vị Sa-môn, Bà-la- 
môn khác không thể giải đáp được các câu hỏi của Sakka 
và chính Sakka giảng dạy cho các vị này và các vị này trở 
thành đệ tử của Thiên chủ Sakka. 

Cuối cùng, Sakka tán dương cảm giác sảng khoái, hoan 
hỷ do nghe Pháp của Phật đem lại, những cảm giác đưa 
đến tịch diệt, Niết-bàn và đem lại sáu điều lợi ích cho tự 
thân. 


42 


Xong 5akka khen thưởng Pañcasikha, hứa sẽ đóng vai 
trò thân phụ cho Pañcasikha, và hứa sẽ thưởng Bhaddã 
cho. Rồi Sakka đảnh lễ Như Lai và chứng được sơ quả. 


® 


43 


Kinh số 22 


KINH ĐẠI NIỆM XỨ 
(Mahäsatipatthãna Sutta) 


Kinh này giới thiệu phương pháp tu hành Bốn niệm xứ, 
an trú niệm vào bốn đối tượng: Thân, Thọ, Tâm và Pháp, 
con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh, giải thoát, Niết- 
bàn cho chúng sanh. 

Đối với thân, vị Tỷ-kheo dùng niệm theo đõi hơi thở ra, 
hơi thở vào, theo dõi bốn oai nghi (đi, đứng, nằm, ngồi), 
theo đõi các hành vi động tác của mình, theo dõi tánh bất 
tinh của thân, theo dõi sự hủy hoại của cơ thể quăng trong 
nghĩa địa. 

Đối với các cảm thọ, vị Tỷ-kheo theo dõi các cảm thọ, 
lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ mà mình tự cảm giác. 

Đối với các tâm, vị Tỷ-kheo theo dõi để biết các loại tâm 
khởi lên. Với tham tâm, biết rằng tâm có tham, với sân tâm, 
biết rằng tâm có sân, v.v. và nhờ vậy biết rõ các loại tâm 
sai biệt. 

Đối với các pháp, vị Tỷ-kheo sống quán pháp trên các 
pháp, đối với Năm triền cái, Năm thủ uẩn, Sáu nội ngoại 
xứ, Bảy giác chi, Bốn sự thật. 

Cuối cùng Đức Phật tán thán phương pháp tu hành này 
và khuyến khích các vị Tỷ-kheo nên thực hành Bốn niệm 
xứ này để có thể chứng quả giải thoát, giác ngộ. 


ko 


44 


Kinh số 23 
KINH TỆ TÚC 
(Payäsi Sutta) 


Kinh này diễn tả cuộc đàm thoại giữa Đại đức Kumra 
Kassapa, đệ tử của Đức Phật và vua Payäsi. Vua này có tà 
kiến: “Không có đời sau, không có các loại hóa sanh, hành 
vi thiện ác không có quả báo.” Đại Đức dùng nhiều luận 
chứng và ví dụ để vua Pysi từ bỏ ác tà kiến của mình. 
Nhưng vua Pãyãs¡i nhất định giữ vững tà kiến của mình. 
Cuối cùng vua cho biết, chính vua đã hoan hỷ với ngay 
câu trả lời đầu tiên của Đại đức, nhưng vì muốn nghe cho 
thấu triệt các câu giải đáp tuyệt diệu của Đại đức mà vua 
giả làm như không chấp nhận các câu trả lời của Đại đức. 
Cuối cùng vua xin quy y Phật, Pháp và Tăng, và hỏi ý kiến 
về sự tổ chức một lễ tế đàn. Đại đức khuyên vua nên tổ 
chức một lễ tế đàn, không có trâu bò bị giết, những người 
tham dự là những vị có chánh kiến, chánh định, chánh 
niệm. 

Nhưng đàn bố thí của vua Päyãsi tổ chức không được 
hoàn bị vì đã bố thí không tự tay mình làm, không có suy 
tư, và đã bố thí các vật phế thải, nên khi mạng chung được 
sanh nhập chúng với Bốn đại thiên vương. Còn thanh niên 
Uttra bị bỏ qua trong cuộc bố thí này, vì đã bố thí một cách 
hoàn bị, tự tay mình làm, có suy tư, không bố thí các đồ 
phế thải nên được sanh lên cõi Tam Thập Tam Thiên. 


ko 


45 


Kinh số 24 
KINH BA-LÊ 
(PaHka Sutta) 


Du sĩ Bhaggava bạch Đức Phật về Sunakkhatta, một đệ 
tử Phật tuyên bố từ bỏ Thế Tôn. Đức Phật trả lời, thật sự 
không phải là một vấn đề từ bỏ, mà chỉ là những vấn đề tà 
kiến mà Sunakkhatta nuôi dưỡng và khai thác, vì không 
được thỏa mãn như ý muốn nên mới đề cập đến vấn đề từ 
bỏ. 

Vấn đề thân thông, vấn đề khởi nguyên thế giới là 
những vấn đề Đức Phật tuy có thực chứng, thực tri nhưng 
Ngài không chú trọng vì không lợi ích và không liên quan 
đến giải thoát. Rồi Đức Phật kể lại sự tích của lõa thể 
Korakkhattiya, lõa thể Kalãramattaka, lõa thể Patikaputta. 
Hai vị lõa thể đầu đều được Đức Phật tiên đoán vận mạng 
và đã xảy ra đúng như lời tiên đoán của Ngài. Như vậy 
Đức Phật cũng đã thực chứng thần thông. Còn lõa thể 
Pãtkaputta vì muốn thách đố Đức Phật, đấu phép thần 
thông, nhưng cuối cùng không dám gặp mặt Đức Phật như 
Đức Phật đã tiên đoán. Và như vậy cũng là thực chứng 
thần thông của Ngài. 

Rồi Đức Phật giải thích vấn đề khởi nguyên thế giới, 
theo truyền thống là do Tự tại thiên, Phạm thiên tạo ra, do 
nhiễm hoặc vì dục lạc, do nhiễm hoặc vì tâm trí, do vô 
nhân sanh để chứng tỏ Đức Phật biết về khởi nguyên thế 
giới và còn biết hơn thế nữa. 

Cuối cùng, Đức Phật xác nhận một vài quan niệm sai 
lâm của ngoại đạo đối với Ngài, khi các ngoại đạo xem Đức 


46 


Phật đã tuyên bố câu: “Khi một ai đạt đến thanh tịnh giải 
thoát, khi ấy, vị ấy biết mọi vật là bất tịnh.” Sự thật Đức 
Phật tuyên bố: “Khi một ai đạt đến thanh tịnh giải thoát, 
khi ấy, vị ấy biết mọi vật là thanh tịnh.” Sự xác nhận này 
thật vô cùng quan trọng vì ở đây Đức Phật đã chứng minh 
thái độ lạc quan, tích cực, hướng thiện, đầy lòng tin tưởng 
giáo lý của Ngài để trả lời những câu buộc tội đạo Phật là 
bị quan, yếm thế, tiêu cực, v.v. 


ko 


47 


Kinh số 25 
KINH ƯU-ĐÀM-BÀ-LA SƯ TỬ HỐNG 
(Uadumrbarika Sihanada Sutta) 


Gia chủ Sandhna đến thăm Du sĩ ngoại đạo Nigrodha 
và so sánh nếp sống ồn ào của Du sĩ ngoại đạo và nếp sống 
an tịnh của Thế Tôn. Du sĩ Nigrodha liền thách đố Sa-môn 
Gotama đến biện luận với mình, và xem có thể chận đứng 
xoay tròn 5a-môn Gotama như lăn tròn cái bình không. 
Đức Phật biết được thâm ý của Du sĩ Nigrodha liền tự thân 
hành đến nói chuyện với Nigrodha, và cuộc nói chuyện đề 
cập đến vấn đề tu khổ hạnh, vấn đề quen thuộc của Du sĩ 
ngoại đạo. 

Thế Tôn giải thích sự thành tựu khổ hạnh và sự không 
thành tựu khổ hạnh. Theo Ngài, các hạnh tu khổ hạnh có 
thể đưa lại cấu uế cho người thực hành, và Ngài chỉ rõ 15 
trường hợp, sự khổ hạnh đưa đến cấu uế cho người thực 
hành. Trái lại, nếu tu khổ hạnh mà khéo ngăn ngừa các bất 
thiện pháp không khởi lên, thì khổ hạnh như vậy là thanh 
tịnh. Tuy vậy các khổ hạnh này chưa đạt đến tối thượng, 
chưa đạt đến căn bản. Rồi Thế Tôn đề cập đến bốn pháp 
chế ngự của người tu khổ hạnh, là không sát sanh, không 
trộm cắp, không dâm dục, không nói láo. Rồi vị ấy tu định, 
điệt trừ năm triển cái, tu bốn vô lượng tâm, hướng đến túc 
mạng minh, thiên nhãn minh. 

Đến đây gia chủ Sandhãna nhắc lại lời thách thức của 
Du sĩ Nigrodha đối với 5a-môn Gotama, và du sĩ 
Nigrodha liền hối hận, xin sám hối tội lỗi. Đức Phật xác 
nhận hiệu năng phương pháp tu hành của Ngài, nêu rõ 


48 


mục đích của Ngài không phải chiếm đoạt đồ đệ của ai, 
mà chỉ mong đem lại giải thoát ngay trong hiện tại cho 
những ai chân chánh thực hành. 


ko 


49 


Kinh số 26 
KINH CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG 
SƯ TỬ HỐNG 
(Cakkaoatti Sihanada Sutta) 


Đức Phật kể lại sự tích vua Chuyển luân thánh vương 
tên là Dalhanemi (Kiên Cố Niệm), vị Pháp vương, lấy 
Chánh pháp trị nước. Vị này khi thấy thiên bảo luân lặn 
xuống và rời khỏi vị trí cũ, liên phong Hoàng tử lên ngôi 
vua, còn tự mình xuất gia tu đạo, làm vị vua ẩn sĩ. Khi 
thiên bảo luân biến mất, vị Vua ẩn sĩ khuyên Hoàng tử nên 
thực hành Thánh vương chánh pháp, thời thiên bảo luân 
lại hiện ra. Khi thiên bảo luân hiện ra lại, Hoàng tử đi 
nhiếp phục quốc độ, chinh phục quả đất cho đến hải biên 
với thiên bảo luân này, và dùng Chánh pháp trị nước. Vị 
Hoàng tử này trị vì cho đến khi thiên bảo luân rời khỏi vị 
trí cũ, rồi phong chức cho Thái tử, còn mình xuất gia làm 
vị ẩn sĩ. 

Vì vị Thái tử này trị vì không được sáng suốt nên nghèo 
đói lan rộng, ăn trộm khởi lên, hình phạt được đặt ra, cướp 
bóc giết hại, sát sanh, nói láo lan tràn. Do các bất thiện 
pháp này mà tuổi thọ loài người giảm thiểu dân dần từ 
80.000 năm cho đến khi tuổi thọ chỉ có 10 năm. Khi tuổi 
thọ loài người chỉ có 10 năm thì ác tâm, sân tâm, dục tâm 
rất mãnh liệt, và loài người tàn hại nhau hết sức khủng 
khiếp. Những người sống sót mới hồi tâm, làm các thiện 
sự trở lại, và như vậy tuổi thọ tăng dân cho đến 80.000 
năm. Khi ấy Chuyển luân thánh vương Sankha ra đời và 


50 


Đức Phật Metteyya (Di-lặc) ra đời; một vị lấy Chánh pháp 
trị nước, một vị lấy Chánh pháp độ sanh. 

Cuối cùng Đức Phật khuyên các vị Tỷ-kheo hãy sống tự 
mình là ngọn đèn cho chính mình và giữ gìn oai nghi 
chánh hạnh.' 


51 


Kinh số 27 
KINH KHỞI THẾ NHÂN BỔN 
(Assaffia Sutta) 


I 

Vãsettha và Bharadvaja, hai thanh niên Bà-la-môn 
muốn trở thành vị Tỷ-kheo nên bị các Bà-la-môn khác chỉ 
trích rất dữ dội vì xem hai người này từ bỏ giai cấp tối 
thượng là giai cấp Bà-la-môn và xuống giai cấp hạ tiện là 
giai cấp Sát-đế-ly. 

Đức Phật nêu rõ những lý do phủ nhận giá trị tối thượng 
của giai cấp Bà-la-môn và xác nhận sự bình đắng của bốn 
giai cấp theo hành vi thiện ác của mình. Ai xử sự đúng 
Pháp sẽ là vị tối thượng, dầu thuộc giai cấp nào, vì Pháp 
là tối thượng. Rồi Đức Phật đề cập đến khởi nguyên thế 
giới, khi thế giới mới thành hình, đất nước mới xuất hiện, 
và sự có mặt của các loài hữu tình đầu tiên cho đến khi bốn 
giai cấp được hình thành. 

Đoạn này giới thiệu cho chúng ta một lập thuyết về sự 
hình thành thế giới, sự xuất hiện và phân chia giai cấp các 
loại hữu tình rất đặc biệt. 

H 

Cuối cùng, Đức Phật kết luận, nếu luận bàn giai cấp thời 
Sát-đế-ly là giai cấp tối thắng. Nhưng thật sự chỉ những ai 
có giới, định và trí tuệ thì mới thật sự là tối thượng giữa 
loài trời và loài người. 


52 


Kinh số 28 
KINH TỰ HOAN HỶ 
(Sampasadaniua Sutta) 


Ngài Sãriputta nói lên lòng tin tưởng vô biên của mình 
đối với Thế Tôn, và Đức Phật hỏi vì nguyên nhân gì lại có 
lòng tin tưởng mãnh liệt như vậy. Ngài Sariputta trả lời là 
vì Ngài biết truyền thống về Chánh Pháp. Tất cả các bậc 
Chánh Đẳng Giác đã diệt trừ năm triển cái, khéo an trú vào 
Bốn niệm xứ, tu Bảy giác chi, đã chứng vô thượng giác. 

Ngài tán dương Đức Phật đã khéo thuyết về thiện pháp, 
về các nhập xứ, vấn đề nhập thai, vấn đề sai khác trong sự 
ký tâm, vấn đề kiến định, vấn đề tinh cần, vấn đề tiến bộ 
trong sự tu hành, vấn đề chánh hạnh trong ngôn ngữ, vấn 
đề giới hạnh con người, sự sai biệt trong sự giảng dạy, vấn 
đề giải thoát trí của người khác, vấn đề túc mạng trí, vấn 
đề sanh tử trí của các loài hữu tình và vấn đề thần túc 
thông. 

Rồi Ngài Sãriputta tán thán thiện hạnh của Thế Tôn 
không đam mê dục lạc, không tu khổ hạnh, chứng bốn 
thiền định, thiểu dục, tri túc, nghiêm túc, có đại thần lực. 


ko 


53 


Kinh số 29 


KINH THANH TỊNH 
(Pasadika Sutta) 


Nigantha Ntaputta vừa mới tạ thế ở Pãvã và các vị 
Nigantha chia thành hai phái tranh chấp tàn hại nhau. Đại 
Đức Ananda cùng với Sa-di Cunda đến yết kiến Thế Tôn 
và hỏi nguyên nhân của sự tranh chấp ấy. 

Thế Tôn trình bày những khiếm khuyết gây nên sự 
tranh chấp. Vị Đạo sư không là bậc Chánh Giác, pháp luật 
tuyên bố vụng về, đệ tử không an trú pháp và tùy pháp, 
chưa tỉnh thông diệu pháp và phạm hạnh chưa được giải 
thích cho các đệ tử. Dầu cho phạm hạnh có được đầy đủ, 
nhưng có thể thiếu các vị Thượng tọa trưởng lão sáng suốt, 
biết tự điều phục, vô úy, có thể nhiếp phục ngoại đạo, có 
thể thiếu các vị Trung lạp, Hạ lạp Tỷ-kheo, thiếu vị Trưởng 
lão Tỷ-kheo-ni, Trung lạp, Hạ lạp Tỷ-kheo-ni, thiếu những 
vị tại gia Nam cư sĩ và Nữ cư sĩ, thời phạm hạnh ấy vẫn 
còn thiếu sót. Chỉ có giáo pháp của Thế Tôn mới thật là 
viên mãn, đầy đủ mọi phương diện, không có những 
khiếm khuyết vừa nêu. Hơn nữa, Thế Tôn hơn tất cả các vị 
Đạo sư khác về lợi dưỡng và danh xưng, và hội chúng Tỷ- 
kheo cũng hơn tất cả hội chúng ngoại đạo khác. Phạm 
hạnh của Ngài cùng hoàn toàn thành tựu tất cả tướng. 

Rồi Đức Phật khuyên các đệ tử chớ có tranh luận cãi cọ 
mà phải lo học hỏi, tụng đọc, tìm hiểu những pháp Ngài 
dạy, tức là Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần, Bốn như ý túc, 
Năm căn, Năm lực, Bảy giác chi, Tám thánh đạo. Ngài 
khuyên nên sống hòa hợp, dung hòa, tương thân, tương 


54 


kính, chớ có bài bác chỉ trích nhau. Rồi Ngài nhắc lại Ngài 
thuyết giảng là để ngăn chận các lậu hoặc ngay trong hiện 
tại và cả cho tương lai, như tấm y mà Ngài cho phép, các 
món ăn khất thực, các nhà cửa, các dược phẩm mà tăng 
chúng được dùng là vừa đủ để ngăn chận các lậu hoặc 
không cho phát sinh. 

Sau cùng Ngài đề cập đến các chỉ trích của ngoại đạo 
đối với giáo pháp của Ngài và Ngài giải thích sự hiểu lầm 
và các khuyết điểm của những chỉ trích ấy. Như vấn đề 
bốn dục lạc, về các Thích tử không giữ vững lập trường, về 
các vấn đề quá khứ, hiện tại, tương lai, về một số vấn đề 
bất khả thuyết, những vấn đề mà Ngài đề cập và giảng 
dạy. Ngài kết luận là Ngài giảng dạy Bốn niệm xứ để các 
đệ tử của Ngài vượt qua các tà kiến. 


ko 


55 


Kinh số 30 
KINH TƯỚNG 
(Lakkhana Sutta) 


Đức Phật giảng cho các vị Tỷ-kheo, những ai đầy đủ 32 
tướng của vị Đại trượng phu, nếu là tại gia sẽ làm vị 
Chuyển luân thánh vương, và nếu xuất gia sẽ thành bậc 
Chánh đắng giác. Rồi Ngài giải thích 32 tướng tốt là gì, nêu 
rõ các đời trước, Như Lai đã có những hạnh nghiệp gì, đã 
hưởng quả báo những hạnh nghiệp ấy như thế nào và đã 
được những hảo tướng tương đương như thế nào. 

Ví dụ, Như Lai trong các đời trước kiên trì không dao 
động đối với thiện pháp, thiện hạnh về thân, khẩu, ý, bố 
thí, trì giới, hiếu kính cha mẹ, cúng dường các bậc chân tu. 
Nhờ hành động như vậy, sau khi mạng chung, Ngài được 
sanh lên thiện thú, Thiên giới, được mười điểm thù thắng, 
như thiên mạng, thiên sắc, thiên lạc, thiên giới danh xưng, 
v.v. khi từ trần chỗ kia, sanh lại chỗ này được tướng Đại 
trượng phu là bàn chân bằng phẳng, đặt chân, đưa chân, 
chạm đất một cách bằng phẳng. Với hảo tướng này, nếu ở 
tại gia Ngài làm vị Chuyển luân thánh vương, được bảy 
món báu. Làm vua, Ngài không bị kẻ địch làm trở ngại. 
Còn Ngài xuất gia, Ngài thành bậc A-la-hán Chánh Đẳng 
Giác, làm Phật. Ngài không bị kẻ thù làm trở ngại, không 
bị tham, sân, si, không bị một Sa-môn, Bà-la-môn nào làm 
trở ngại. Đối với các hảo tướng khác, Đức Phật lần lượt kể 
đủ các hạnh nghiệp của Đức Phật trong thời quá khứ. 


ko 


56 


Kinh số 31 
KINH GIÁO THỌ THI-CA-LA-VIỆT 
(Sigalooaäda Sutta) 


Sigalaka mỗi buổi sáng dậy sớm, với áo và tóc thấm 
nước, ra khỏi cửa thành Vương-xá chấp tay đảnh lễ sáu 
phương. Khi Đức Phật hỏi vì sao làm như vậy, Sigalaka trả 
lời là vâng theo di chúc phụ thân mà làm. Đức Phật giải 
thích, trong luật pháp bậc Thánh, lễ bái sáu phương có 
nghĩa là diệt trừ bốn nghiệp phiền não, không làm điều ác 
theo bốn lý do, không theo sáu nguyên nhân phung phí tài 
sản. 

Bốn nghiệp phiền não là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, 
vọng ngữ. Không làm ác nghiệp theo bốn lý do là không 
do tham dục, sân hận, ngu si, sợ hãi mà làm các ác hạnh. 
Không phung phí tài sản theo sáu nguyên nhân là đam mê 
rượu chè, du hành đường phố phi thời, la cà đình đám hí 
viện, đam mê cờ bạc, giao du ác hữu và quen thói lười 
biếng. 

Rồi Đức Phật giải thích thêm có bốn hạng người không 
được xem là bạn: người vật gì cũng lấy, người chỉ biết nói 
giỏi, người khéo nịnh hót, người tiêu pha xa xỉ. Lại có bốn 
hạng người được xem là bạn chân thật: người bạn giúp đỡ, 
người bạn chung thủy trong khổ vui, người bạn khuyên 
điều lợi ích, người bạn có lòng thương tưởng. 

Cuối cùng, Đức Phật giải thích vị Thánh đệ tử hộ trì sáu 
phương như thế nào. Phương Đông cần được hiểu là cha 
mẹ, phương Nam cần được hiểu là Sư trưởng, phương Tây 
cần được hiểu là vợ chồng, phương Bắc cần được hiểu là 


57 


bạn bè, phương dưới cần được hiểu là tôi tớ lao công, và 
phương trên cân được hiểu là Sa-môn, Bà-la-môn. Ngài 
nêu rõ trách nhiệm tương xứng của cha mẹ đối với con, 
con đối với cha mẹ, sư trưởng đối với đệ tử, đệ tử đối với 
sư trưởng v.v. Chính sự đối xử đúng phép tương ứng này 
tạo ra niềm an lạc, yên lành cho tất cả sáu phương. Và 
chính với sự đối xử tương xứng này mà các vị Thánh đệ tử 
đem lại an toàn cho sáu phương quốc độ. 


ko 


58 


Kinh số 32 
KINH A-SÁ-NANG-CHI 
(Atanätiua Sutta) 


Bốn thiên vương và các vị Da-xoa đến yết kiến Thế Tôn 
tại núi Linh Thứu. Vua Tỳ-sa-môn bạch Đức Phật về thực 
trạng các vị Da-xoa. Có vị tin tưởng Thế Tôn, có vị không 
tin tưởng, nhưng phần lớn không tin tưởng. Phần lớn lại 
không theo năm giới Đức Phật giảng dạy. Trong hang cốc 
thâm sâu, có các đệ tử Thế Tôn tu hành thanh tịnh nhưng 
các Thượng phẩm Dạ-xoa không tin tưởng Thế Tôn. Do 
vậy, Vua Tỳ-sa-môn đề nghị nên học chú hộ trì để khởi 
lòng tin cho Dạ-xoa, để che chở hộ trì các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo-ni, các Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ. Sau khi được Thế Tôn cho 
phép, vua Tỳ-sa-môn đọc bài hộ kinh. 

Đoạn đầu bài này là đoạn tán thán và đảnh lễ bảy Đức 
Phật quá khứ và hiện tại, các đoạn sau đề cập các vua trị 
vì mười phương. Phương Đông do Trì Quốc thiên vương 
trị vì, có các Càn-thát-bà hầu quanh; phương Nam do Tỳ- 
lâu-lặc thiên vương trị vì, có các loài Cư-bàn-trà hầu 
quanh; phương Tây do Tỳ-lâu-bác-xoa thiên vương trị vì, 
có các Nga hầu quanh; phương Bắc được gọi là Bắc Cu-lô- 
châu, do vua Kuvera trị vì với núi Neru, với đời sống 
thanh nhàn sung túc, với nhiều thành phố lâu đài cao đẹp 
và AÄlakamandä là kinh đô của vua. Mỗi vị vua có rất đông 
thái tử, đồng một tên Inda và cả hội chúng đều đảnh lễ 
Đức Phật Gotama. 

Hiệu năng bài hộ kinh này là che chở cho các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo-ni, các Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ khỏi một vị Càn-thát- 


59 


bà, Câu-bàn-trà, Dạ-xoa, Nga, hay một loài phi nhơn nào 
hãm hại. 


60 


Kinh số 33 
KINH PHÚNG TỤNG 
(Sangiti Sutta) 


Dân chúng Mallã xây dựng một hội trường ở Päva, tên 
là Ubbhataka và dâng cúng Đức Phật. Ngài nhận lời và 
đến tại hội trường thuyết pháp cho đến khuya. Sau khi các 
vị Mallã về, Đức Phật cảm thấy mệt nên nằm xuống nghỉ 
và dạy Đại đức Sãriputta thuyết giảng cho chúng Tăng 
nghe. 

Ngài Sãriputta, nhân Nigantha Nataputta vừa mới từ 
trần và các Nigantha chia thành hai phe cãi cọ tranh luận, 
Ngài mới tụng đọc lại các Pháp do Thế Tôn giảng dạy để 
gìn giữ lại những lời Phật dạy và tránh khỏi những tranh 
chấp về sau. Rồi Ngài Sãriputta kể từ một Pháp, hai Pháp 
cho đến mười Pháp và như vậy tóm tắt lại những pháp số 
đã được Thế Tôn giảng dạy. Sự sắp đặt ở đây dựa theo con 
số một Pháp cho đến mười Pháp. Cứ trong mỗi con số, 
Ngài kể lại tất cả Pháp cùng một con số. Như nói hai Pháp 
thời kể Danh và Sắc là hai Pháp thứ nhất cho đến Tận trí 
và Vô sanh trí là hai Pháp thứ 33. Các Pháp sau cũng theo 
thứ tự và phân loại này. 

Kinh này quan trọng vì tóm tắt các Pháp Đức Phật đã 
thuyết giảng và mở đầu cho Luận tạng Abhidhamma, mà 
kinh này là một ví dụ điển hình. 


ko 


61 


Kinh số 34 


KINH THẬP THƯỢNG 
(Dasuttara Sutta) 


Kinh này cũng do Đại đức Sãriputta thuyết giảng giống 
như kinh Sangiti số 33, nhưng pháp số phân loại có khác 
hơn. Ở đây cũng kể từ một pháp đến mười pháp, nhưng 
trong một pháp lại phân chia pháp có nhiều tác dụng, 
pháp cần phải tu tập, pháp cần phải biến tri, pháp cần phải 
đoạn trừ, pháp chịu phần tai hại, pháp đưa đến thù thắng, 
pháp rất khó thể nhập, pháp cần được sanh khởi, pháp cần 
được thắng trí, pháp cần được tác chứng. 

Ví dụ như nói về pháp số một. Một pháp có nhiều tác 
dụng là bất phóng dật. Một pháp cần được tu tập là niệm 
thân câu hữu với khả ý. Một pháp cần phải biến tri là xúc 
hữu lậu, hữu thủ. Một pháp cần phải đoạn trừ là ngã mạn. 
Một pháp chịu phần tai hại là bất chánh tác ý. Một pháp 
rất khó thể nhập là vô gián tâm định. Một pháp cần được 
sanh khởi là bất động trí. 

Mỗi pháp phân loại thành 10 pháp như vậy. Một pháp 
được đề cập có một số giống với các pháp trong kinh trước, 
và vì vậy không thể tránh khỏi sự trùng lặp. 


œ- #8 & 


62 


Pháp thí thắng mọi thí 


Sqbbadanatn dhartmxtmadanam J1naH 


63 


